BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


bó 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


LƯU THU THUỶ (Chủ biên) - NGUYỄN VIỆT BẮC 
NGUYÊN HỮU HỢP - TRẦN THỊ TỐ OANH - MẠC VĂN TRANG 


ĐAO ĐỨC 


(Tái bản lân thứ mười hai) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản : ` Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách HOÀNG LÊ BÁCH 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập TS. PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lẳn đầu :` NGUYỄN MY LÊ - VŨ THỊ ÁI NHU 
Biên tập tái bản :_ PHẠM VĨNH THÔNG 
Biên tập kĩ thuật :` NGUYỄN MẠNH HÙNG 
Minh hoạ và trình bày bia : TRẦN TIỂU LÃM 
Sửa bẳn in: PHẠM VĨNH THÔNG 
Chế bản :_ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Trong sách có sử dụng một số ảnh tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam và của các tác giả Lương Thế Tuân, 
Sĩ Minh (Cuộc thi Ảnh để tài Giáo dụe) 


ĐẠO ĐỨC 5 

Mã số : 1H508T8 

In bản, (QÐ.) khổ 17 x 24 cm. 
Đơn vị in : địa chỉ 
Cơ sở in địa chỉ. 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/152 - 932/GD. 

Số QĐXB : _ /QĐÐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978 - 604 - 0 - 00063 - 7 


Bài 1 


Tranh, ảnh 


Học sinh lớp 5 Trôờng Tiểu học Ho ng Diệu (H_ Nội) 
đón các em học sinh lớp 1 trong ng y khai giảng. 


Cô chúc mừng các em 
đã lên lóp 5. 


Con trai bố chăm quá ! 
Đúng học sinh lớp 5 có khác. 


Câu hỏi 


Theo em, học sinh lớp 5 có gì khác so với học sinh các khối lớp khác 
trong trường ? 


Ghi nhớ 


B itập 


1. Theo em, học sinh lớp 5 cần phải có những hành động, việc làm nào 
dưới đây 2 
a) Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. 
b) Thực hiện đúng nội quy của trường, của lớp. 
c) Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do lớp, 
trường, địa phương tổ chức. 
d) Nhường nhịn, giúp đỡ các em học sinh nhỏ. 
đ) Buộc các em nhỏ phải làm theo mọi ý muốn của mình. 
e) Gương mẫu về mọi mặt cho các em học sinh lớp dưới noi theo. 


2. Em thấy mình đã có những điểm nào xứng đáng là học sinh lớp 5 ? 


3. Hãy nêu những điểm mà em thấy mình còn phải cố gắng hơn để 
xứng đáng là học sinh lớp 5. 


Thực h nh 


1. Sưu tầm những truyện kể về học sinh lớp 5 gương mẫu. 
2. Tích cực học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. 


Bài 2 


. CÓ TRÁCH NHIỆM 
VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH 


Truyện 


Chuyện của bạn Đức 


Nhá nhem tối, Hợp và Đức mới đi đá bóng về. Đến lối rẽ vào ngõ nhà 
mình, Hợp ném quả bóng cho Đức : “Cậu cầm lấy bóng nhé !”. Thuận chân, 
Đức liền sút một cú cực mạnh về phía Hợp, miệng nói : “Cậu cứ giữ lấy !". 
Bỗng một tiếng “bốp”, rồi tiếng kêu thất thanh “Ối giời ôi !...” và tiếng đổ vỡ 
loẳng xoảng... 

6 


Đức định thần nhìn lại, thì ra quả bóng trúng vào một bà đang gánh 
hàng từ trong ngõ đi ra. Hợp đã ù té chạy mất hút. Đức nép vào bụi tre đầu 
ngõ, hồi hộp nghe ngóng. Cậu ta càng hoảng hơn khi nhận ra người vừa bị 
trúng bóng là bà Doan bán quán ở gốc cây đa đầu làng. Đức chưa biết xử 
lí ra sao thì thấy có mấy người đi đến hỏi han, nhặt giúp những thứ bị rơi và 
đưa bà Doan về nhà... 

Trong bữa cơm tối, Đức định kể với bố mẹ về chuyện đã xảy ra, nhưng 
rồi lại ngập ngừng... Suốt bữa ăn, nó nhai và nuốt chẳng thấy gì ngon cả ! 

Tối hôm đó, Đức đi ngủ sớm mà đầu óc cứ suy nghĩ hoài. Cậu ta hiểu 
rằng không được trốn tránh trách nhiệm về việc đã gây ra với bà Doan, 
nhưng chưa biết sẽ giải quyết ra sao. 


Câu hỏi 

1. Đức đã gây ra chuyện gì ? 

2. Sau khi gây ra chuyện, Đức cảm thấy thế nào 2? 

3. Theo em, Đức nên giải quyết việc này thế nào cho tốt ? Vì sao ? 


Ghi nhớ 


B itập 


1. Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của người sống có 
trách nhiệm ? 
a) Trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận. 


b) Đã nhận làm việc gì thì làm việc đó đến nơi đến chốn. 

c) Đã nhận việc rồi nhưng không thích nữa thì bỏ. 

d) Khi làm điều gì sai, sẵn sàng nhận lỗi và sửa lỗi. 

đ) Việc nào làm tốt thì nhận do công của mình, việc nào làm hỏng 
thì đổ lỗi cho người khác. 

e) Chỉ hứa nhưng không làm. 

g) Không làm theo những việc xấu. 

2. Em tán thành hay không tán thành với mỗi ý kiến dưới đây ? 

a) Bạn gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là sai. 

b) Mình gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không phải chịu trách nhiệm. 

c) Cả nhóm cùng làm sai nên mình không phải chịu trách nhiệm. 

d) Chuyện không hay xảy ra đã lâu rồi thì không cần phải xin lỗi. 

đ) Không giữ lời hứa với em nhỏ cũng là thiếu trách nhiệm và có lỗi. 

3. Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống sau ? 

a) Em mượn sách của thư viện đem về, không may để em bé làm rách. 

b) Lớp đi cắm trại, em nhận đem túi thuốc cứu thương. Nhưng chẳng may 
bị đau chân, em không đi được. 

c) Em được phân công phụ trách nhóm năm bạn trang trí cho buổi 
Đại hội Chi đội của lớp, nhưng chỉ có bốn bạn đến tham gia chuẩn bị. 

d) Khi xin phép mẹ di dự sinh nhật bạn, em hứa sẽ về sớm nấu cơm. 
Nhưng mải vui, em về muộn. 


Thực h nh 


Tự đánh giá về những việc làm của mình từ đầu năm học tới nay. 


Bài 3 


CÓ CHÍ THÌ NÊN 


Thông tin 


Trần Bảo Đồng sinh ra và lớn lên ở thành phố Plây Ku, tỉnh Gia Lai. 
Nhà Đồng nghèo, đông anh em, cha lại hay đau ốm nên càng khó khăn. 
Hằng ngày, ngoài giờ đi học, Đồng còn phải giúp mẹ đi bán bánh mì. 

Đồng không chỉ biết sử dụng thời gian hợp lí mà còn có phương pháp 
học tập tốt. Nhờ đó, suốt 12 năm học, Đồng luôn là học sinh giỏi. Năm 
2005, Đồng thi vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí 
Minh và đỗ thủ khoa. Khi được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình, Đồng 
gọi điện về nhà, nghẹn ngào nói : “Ba mẹ đã cho con niềm tin và ý chí phấn 
đấu trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây, con phải học thật giỏi để sau này có thể 
đỡ đần mẹ, chăm sóc ba cùng các em và để đền đáp sự chăm lo, giúp đỡ 
mà mọi người đã dành cho con”. 


Theo BÍCH THANH 
(Báo Thanh niên, số 286, ngày 14/10/2005) 


Câu hỏi 


1. Trần Bảo Đồng đã gặp những khó khăn gì trong cuộc sống và trong 
học tập ? 
2. Trần Bảo Đồng đã vượt qua khó khăn để vươn lên như thế nào ? 


3. Em học tập được những gì từ tấm gương đó ? 


Tới trôờng 


Ghi nhớ 
Trong cuộc sống, ai cũng có thể gặp bhó bhăn, 
nhưng nếu có niềm tỉn uà cố gắng 0uượt qua 
thì có thể thành công. 


Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Ð onúiv_ lấp biển 
Quyết chí ắt I_m nên. 


HỒ CHÍ MINH 


B itập 


1. Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của người có ý chí ? 
a) Nguyễn Ngọc Ký bị liệt cả hai tay, phải dùng chân để viết mà vẫn 
học giỏi. 
10 


b) Dù phải trèo đèo, lội suối, vượt đường xa để đến trường nhưng Mai 
vẫn đi học đều. 
c) Vụ lúa này nhà bạn Phương mất mùa nên có khó khăn, Phương 
liền bổ học. 
d) Chữ bạn Hiếu rất xấu nhưng sau hai năm kiên trì rèn luyện, nay Hiếu 
viết vừa đẹp, vừa nhanh. 
2. Em có nhận xét gì về những ý kiến dưới đây ? 
a) Những người khuyết tật dù cố gắng học hành cũng chẳng để làm gì. 
b) “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. (Tục ngữ) 
c) Chỉ con nhà nghèo mới cần có chí vượt khó, còn con nhà giàu thì 
không cần. 
d) Con trai mới cần có chí. 
đ) Kiên trì sửa chữa bằng được một khiếm khuyết của bản thân (như nói 
ngọng, nói lắp,...) cũng là người có chí. 
3. Hãy kể lại cho các bạn trong nhóm cùng nghe về một tấm gương 
“Có chí thì nên” mà em biết. 


4. Trong cuộc sống và trong học tập của em có những thuận lợi, 
khó khăn gì ? Hãy lập kế hoạch để vượt qua những khó khăn 
đó theo mẫu sau : 


Thực h nh 


Thực hiện kế hoạch vượt qua những khó khăn của bản thân. 


11 


Bài 4 


Truyện 


Cuối năm, sáng sớm trời rất lạnh. Bố đi ra sau nhà lấy chiếc xẻng 
nhỏ, cầm thẻ hương ở bàn thờ nhà trên, rồi bảo Việt : 

- Sắp Tết rồi, hôm nay con đi với bố ra thăm mộ ông nội nhé ! 

Ra khỏi làng, hai cha con rẽ vào con đường nhỏ dẫn lên sườn đồi. 
Mộ ông nằm ở góc xa, ngay dưới hàng mộ các cụ tổ, nhìn xuống chân 
đồi, nơi những thửa ruộng trải ra xanh màu mạ mới. Việt chăm chú nhổ 
sạch đám cây dại trên khu mộ. Bố mang xẻng ra những vạt cỏ phía xa, 
lựa xắn từng vầng cổ đem về đắp lên mộ, rồi kính cẩn thắp hương trên 
mộ ông và cả những ngôi mộ xung quanh. 

Bố kể, giọng trầm xuống : 

- Nhà mình ngày xưa nghèo lắm con ạ ! Các cụ tổ đã cùng bà con 
khai phá, tạo lập làng từ lúc nơi đây còn hoang vắng. Đến đời ông nội 
con vẫn còn phải đi cày thuê, gặt mướn cho những người nhiều ruộng 
để lấy công. Dù nghèo khó nhưng các cụ vẫn luôn gắng giữ nền nếp 
nhà ta : cần cù làm lụng, ngay thẳng chân tình với bà con xóm giềng 
và dành dụm cho con cháu được học hành. 

Bố kéo Việt vào lòng, vừa xoa đầu cậu vừa nói : 

- Ông nội con thường bảo : "Không học sao thành người”. Bố cũng 
chỉ mong con cố gắng học hành để nên người. 

Lác dác đã thấy có người làng ra thảm mộ tổ tiên. Gió dưa mùi hương 
thơm thoảng nhẹ khắp nghĩa trang. 

Về đến nhà, thấy mẹ đang dọn dẹp dưới bếp, Việt chạy ngay đến 
bên, thì thầm : 


- Mẹ ơi, để con lau dọn bàn thờ giúp mẹ nhé ! 


Theo NGUYÊN THĂNG LONG 


13 


Câu hỏi 


1. Nhân ngày Tết cổ truyền sắp đến, bố của Việt đã làm gì để tỏ lòng nhớ 
ơn tổ tiên ? 
với 


2. Theo em, bố muốn nhắc nhở Việt điều gì khi kể về tổ tiên ? 


3. Vì sao Việt muốn lau dọn bàn thờ giúp mẹ ? 


Ghi nhớ 


B itập 
1. Những việc làm nào dưới đây biểu hiện lòng biết ơn tổ tiên 2 
a) Cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình, 
quê hương, đất nước. 
b) Không coi trọng các kỉ vật của gia đình, dòng họ. 
c) Gìn giữ nền nếp tốt của gia đình. 
d) Thăm mộ tổ tiên, ông bà. 


đ) Dù ở xa nhưng mỗi dịp giỗ, Tết đều không quên viết thư về thăm hỏi 
gia đình, họ hàng. 
14 


Giỗ Tổ Hùng Vôơng 


2. Em hãy tìm hiểu về những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 
mình. Em cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó ? 


3. Hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ về chủ đề “Biết ơn tổ tiên”. 


4. Em biết gì về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2 (Giỗ Tổ Hùng Vương được 
tổ chức vào ngày nào ? Ở đâu 2...) 


Thực h nh 


Sưu tầm các tranh, ảnh, bài báo nói về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. 


15 


Bài 5 


TÌNH BẠN 


Đôi bạn 


Đôi bạn đang cùng nhau đi trong rừng, bỗng trước mắt họ xuất hiện một 
con gấu. Một người lập tức bỏ chạy và leo tót lên cây ẩn nấp. Còn người 
kia đứng lại. Sực nhớ ra rằng loài gấu thường không đụng đến xác chết bao 
giờ, anh liền ngã lăn ra đất giả vờ chết. Con gấu tiến lại gần. Anh ta nín thở. 
Gấu chỉ ngửi vào mặt anh rồi bỏ đi. 


Khi gấu đã đi khỏi, anh bạn nấp trên cây liền tụt xuống và hỏi : 

- Gấu nó ghé vào tai cậu nói gì đấy 2 

Anh kia liền đáp : 

- Gấu nói với tớ rằng : "Ai bổ bạn trong lúc hiểm nguy để chạy thoát 
thân là kẻ tồi tệ !” 


Theo LÉP TÔN-XTÔI 


Câu hỏi 


1. Em có nhận xét gì về hành động bỏ bạn để chạy thoát thân của 
nhân vật trong truyện ? 


2. Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì về cách đối xử với bạn bè ? 


Ghi nhớ 


B itập 
1. Nếu thấy bạn làm việc sai trái, em sẽ chọn cách ứng xử nào ? Vì sao ? 
a) Mặc bạn, không quan tâm. 
b) Tán thưởng việc làm của bạn. 
c) Bắt chước bạn. 
d) Bao che cho bạn. 
đ) Khuyên ngăn bạn. 
e) Mách thầy giáo, cô giáo. 
g) Không chơi với bạn nữa. 
2. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau ? Vì sao 2 
a) Bạn em có chuyện vui. 
b) Bạn em có chuyện buồn. 
c) Bạn em bị bắt nạt. 
d) Bạn em bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào những việc làm không tốt. 
đ) Bạn phê bình khi em mắc khuyết điểm. 
e) Bạn em làm điều sai trái, em khuyên ngăn nhưng bạn không nghe. 


3. Hãy sưu tầm một câu chuyện, một tấm gương hoặc các câu ca dao, 
tục ngữ, bài thơ, bài hát,... nói về tình bạn đẹp. 


4. Em sẽ làm gì để có tình bạn đẹp ? 


Thực h nh 


Đối xử tốt với bạn bè xung quanh. 


18 


KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ 


Truyện 


Sau đêm mưa 


Sau trận mưa đêm qua, con đường ven làng trơn như đổ mỡ. Tan học 
về, các bạn học sinh phải đi men theo bờ cỏ, lần từng bước một để khỏi 
trượt chân ngã. 


18 


Chợt một cụ già từ phía trước đi lại, tay dắt một em nhỏ. Vất vả lắm 
hai bà cháu họ mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi 
người đều đứng tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và 
em nhỏ. 


Bạn Hương cầm tay cụ : 

- Bà đi lên vệ cổ kẻo ngã ạ ! 

Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ : 

- Bà ơi, để cháu dắt em bé cho ! 

Đi khỏi quãng đường trơn, bà cụ cảm động nói : 

- Các cháu biết giúp đỡ người già và em nhỏ thế này là tốt lắm. Bà 
cảm ơn các cháu. 


Theo SGK Đạo đức 5. NXB Giáo dục, 1998. 


Câu hỏi 


1. Các bạn học sinh trong truyện đã làm gì khi gặp bà cụ và em bé ? 
2. Tại sao bà cụ cảm ơn các bạn ? 


3. Em suy nghĩ gì về việc làm của các bạn ? 


Ghi nhớ 


20 


B itập 


8: 


Theo em, những hành động, việc làm nào sau đây thể hiện tình cảm 
kính già, yêu trẻ ? 

a) Chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già. 

b) Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già. 

c) Đọc truyện cho em nhỏ nghe. 

d) Quát nạt em bé. 


. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau 2 


a) Trên đường đi học, thấy một em bé bị lạc, đang khóc tìm mẹ. 
b) Thấy hai em nhỏ đang đánh nhau để tranh giành đồ chơi. 
c) Đang chơi cùng các bạn thì có một cụ già đến hỏi đường. 


. Trong những ngày dưới đây, ngày nào dành riêng cho trẻ em ? Ngày nào 


dành riêng cho người cao tuổi ? 
a) Ngày 1 tháng 6 

b) Ngày 20 tháng 11 

e) Ngày 1 tháng 10 

d) Ngày 22 tháng 12 


. Trong những tổ chức dưới đây, tổ chức nào dành riêng cho trẻ em 2? 


Tổ chức nào dành riêng cho người cao tuổi ? 
a) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

b) Hội Người cao tuổi 

c) Sao Nhi đồng 

d) Hội Cựu chiến binh 


Thực h nh 


Em hãy thực hiện những việc làm thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ. 


21 


Bài 7 
TÔN TRỌNG PHỤ NỮ 


Thông tin 


-Bà Nguyễn Thị Định (1920 - 1992), đã từng 
là Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ 
tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân. 


-Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm, Phó Viện 
trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, nhà khoa học 
được tặng giải thưởng Kô-va-lép-xkai-a. 


- Nguyễn Thuý Hiền, cô gái vàng của thể thao 
Việt Nam, đã mang về cho Tổ quốc 13 huy 
chương vàng, trong đó có 6 huy chương vàng các 
giải Whu-su thế giới. 


22 


Mẹ địu con l m nõøng 


Câu hỏi 


1. Em hãy kể về những công việc của người phụ nữ trong gia đình, trong 
xã hội mà em biết. 


2. Tại sao phụ nữ là những người đáng được tôn trọng ? 


Ghi nhớ 
Người phụ nữ có udi trò quan trọng 
trong gia đình uà xã hội. Họ xứng đáng 


được mọi người tôn trọng. 


23 


B itập 
1. Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào của các bạn nam thể hiện 
sự tôn trọng phụ nữ ? 

a) Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên xe trước. 

b) Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. 

c) Không thích làm chung với các bạn nữ trong công việc tập thể. 

d) Không thích ngồi cạnh các bạn nữ. 

2. Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến sau ? 

a) Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử bình đẳng. 

b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái. 

c) Nữ giới phải phục tùng nam giới. 

d) Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái. 

đ) Chỉ nên cho con trai đi học, còn con gái phải ở nhà lao động giúp đỡ 
gia đình. 

3. Xử lí các tình huống sau : 

a) Khi bỏ phiếu bầu trưởng nhóm phụ trách Sao, các bạn nam bàn nhau 
chỉ bỏ phiếu cho Tiến vì bạn ấy là con trai. 

Em sẽ ứng xử như thế nào nếu là một thành viên của nhóm ? 

b) Trong cuộc họp bàn về kế hoạch gây quỹ lớp, khi các bạn nữ 
phát biểu ý kiến, Tuấn nhún vai : "Ôi dào, bọn con gái biết gì mà 
phát biểu kia chứ !”. 

Em sẽ làm gì nếu chứng kiến thái độ của Tuấn ? 
4. Những ngày và tên tổ chức nào dưới đây dành riêng cho phụ nữ ? 

a) Ngày 8 tháng 3 

b) Ngày 20 tháng 10 

e) Ngày 2 tháng 9 

d) Hội Phụ nữ 

đ) Câu lạc bộ các nữ doanh nhân 

e) Hội Sinh viên 

5. Hãy giới thiệu với các bạn trong lớp về một người phụ nữ (bà, mẹ, 
cô giáo, bạn gái,...) mà em yêu mến, kính trọng. 


Thực h nh 
Cùng các bạn trong lớp lập kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ. 


24 


Bài 8 


HỢP TÁC VỚI NHŨNG NGƯỜI 
XUNG QUANH 


Tình huống 


Lớp 5A được giao nhiệm vụ trồng cây ở vườn trường. Cô giáo yêu cầu 
các cây trồng xong phải ngay ngắn, thẳng hàng. 


Tổ 1 Tổ 2 


Câu hỏi 


1. Em có nhận xét gì về cách tổ chức trồng cây của mỗi tổ trong tranh 2 


2. Với cách làm như vậy, kết quả trồng cây của mỗi tổ sẽ như thế nào ? 


25 


Ghi nhớ 


B itập 


1. Theo em, những việc làm nào dưới đây thể hiện sự hợp tác với những 
người xung quanh 2 
a) Biết phân công nhiệm vụ cho nhau. 
b) Việc của ai, người nấy biết. 
c) Làm thay công việc cho người khác. 
d) Khi thực hiện công việc chung, luôn bàn bạc với mọi người. 
đ) Hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung. 
e) Để người khác làm, còn mình thì chơi. 
2. Em có tán thành với những ý kiến dưới đây không ? Vì sao ? 
a) Nếu không biết hợp tác thì công việc chung sẽ luôn gặp khó khăn. 
b) Chỉ hợp tác với người khác khi mình cần họ giúp đỡ. 
c) Chỉ những người kém cỏi mới cần phải hợp tác. 
d) Hợp tác trong công việc giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ 
người khác. 
3. Theo em, việc làm nào dưới đây là đúng ? 
a) Được lớp giao cho nhiệm vụ trang trí báo tường, ba bạn Tâm, Nga, 
Hoan phân công nhau : Tâm viết tên báo, Nga vẽ đường diểm, còn 
Hoan thì sắp xếp các bài báo. 


26 


b) Hằng tuần, các hộ gia đình thôn Đông cùng nhau lao động làm vệ 
sinh đường làng, ngõ xóm. Long thường tự chọn công việc nhẹ nhàng 
nhất, làm cho nhanh để về xem tỉ vi. 

4. Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để xử lí các tình huống sau : 

a) Tuần tới, lớp 5B tổ chức hái hoa dân chủ và tổ 2 được giao nhiệm vụ 
chuẩn bị cho cuộc vui này. 

Nếu là thành viên tổ 2, các em dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ trên 
như thế nào ? 

b) Vào dịp hè, ba má Hà dự định đưa cả nhà về thăm quê ngoại. 
Theo các em, bạn Hà nên làm gì để cùng gia đình chuẩn bị cho 
chuyến đi xa đó ? 


5. Em hãy liệt kê theo mẫu sau những việc mình có thể hợp tác với người 
khác (những người trong gia đình, bạn bè, thầy giáo, cô giáo, hàng xóm 
láng giềng,...). 


Số Nội dung 


thứ tự công việc Người hợp tác Cách hợp tác 


1 Trực nhật lớp | Các bạn trong nhóm Phân công mỗi người một việc : 


bạn quét lớp, bạn lau bảng... 


Thực h nh 


Hằng ngày, thực hiện việc hợp tác với mọi người ở nhà, ở trường, ở khu 
dân cư,... 


Z7 


EM YÊU QUÊ HƯƠNG 


Truyện 


Côy đo lòng em 


Cứ dịp hè, Hà lại được bố mẹ cho về thăm quê. Từ xa, em đã nhận ra 
cây đa cổ thụ đầu làng. 

Dân trong làng không ai nhớ cây đa có từ bao giờ, bởi khi họ sinh ra thì đã 
thấy “Ông Đa" rồi. Buổi trưa, các cô bác đi làm đồng về thường ngồi nghỉ dưới 


28 


bóng mát của cây đa. Những làn gió đồng quê như giúp họ xua đi mệt nhọc. 
Trên cành cây, chim hót líu lo tạo nên một khúc nhạc nghe thật vui tai. 
Những ngày ở quê, Hà thường cùng các bạn rủ nhau ra gốc cây đa trò 
chuyện, vui chơi. Em cứ nghĩ rằng "Ông Đa” sẽ ở đây với làng mãi mãi... 

Thế mà năm nay về quê, Hà được nghe ông kể rằng, sau trận lụt vừa 
qua “Ông Đa” bị “ốm”, dân làng đang góp tiền để chữa cho cây. 


Ngay tối hôm đó, Hà nhờ ông dẫn đến nhà bác trưởng thôn để góp số 
tiền mà em định mua sách đọc trong dịp hè. Hà cầu mong “Ông Đa” được 
khoẻ mạnh và sống mãi với làng em. 


Theo MINH KIM TRÚC 
Câu hỏi 
1. Vì sao dân làng lại gắn bó với cây đa ? 
2. Bạn Hà đóng góp tiền để làm gì ? Vì sao Hà làm như vậy ? 


Ghi nhớ 


B itập 


1. Theo em, trường hợp nào dưới đây thể hiện tình yêu quê hương ? 


29 


3. 


a) Nhớ về quê hương mỗi khi đi xa. 

b) Tham gia hoạt động tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội ở 
địa phương. 

c) Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. 

d) Quyên góp tiền của để tu bổ di tích, xây dựng các công trình 
công cộng ở quê. 

đ) Không thích về thăm quê. 

e) Tham gia trồng cây ở đường làng, ngõ xóm. 


. Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây ? 


a) Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu quê hương. 

b) Chỉ cần tham gia xây dựng ở nơi mình đang sống. 

c) Chỉ người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. 

d) Cần phải giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của quê hương. 

Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để xử lí các tình huống sau : 

a) Thôn của Tuấn đang lập tủ sách dùng chung. Tuấn băn khoăn không 
biết cần làm gì để góp phần xây dựng tủ sách... 

Các em có thể gợi ý giúp Tuấn nên làm những việc gì ? 

b) Đội thiếu niên quyết định tổng vệ sinh đường làng vào sáng thứ bảy. 
Sáng hôm ấy, đang chuẩn bị đi thì Hằng chợt nhớ đến một chương 
trình trên ti vi mà bạn đã đợi cả tuần... 

Theo các em, bạn Hằng cần làm gì khi đó ? Vì sao ? 


. Fm sẽ làm gì để thể hiện Tình yêu! quê hung 2 


. Hãy tìm hiểu về những danh nhân, những phong tục, tập quán tốt đẹp, 


những danh lam thắng cảnh của quê hương em và giới thiệu cho các 
bạn cùng biết. 


Thực h nh 


30 


Sưu tầm các bài thơ, bài hát, tranh, ảnh hoặc viết, vẽ về quê hương em. 


Truyện 


Mẹ mới sinh em bé. Hôm nay, bố đi làm giấy khai sinh cho em. Nga 
đi theo bố. Đến trụ sở Uỷ ban nhân dân phường, thấy có rất nhiều 
người, Nga hỏi bố : 

- Bố ơi, các bác kia cũng đến đây để làm giấy khai sinh cho em bé 
hả bố 2 

31 


Bố trả lời : 

- Không hẳn thế con ạ. Ngoài làm giấy khai sinh cho em bé, 
Uỷ ban nhân dân phường còn làm rất nhiều việc : xác nhận chỗ ở ; 
quản lí việc xây dựng trường học, điểm vui chơi cho trẻ em ; tổ chức 
tiêm chủng mở rộng,... Các công việc này cần phải làm cẩn thận, chính 
xác và đúng pháp luật, con ạ. 


Câu hỏi 


1. Bố Nga đến Uỷ ban nhân dân phường để làm gì ? 


2. Ngoài việc cấp giấy khai sinh, Uỷ ban nhân dân xã (phường) còn 
làm những việc gì ? 


Ghi nhớ 


B itận 
1. Trong những việc sau, việc nào cần đến Uỷ ban nhân dân xã (phường) 
để giải quyết ? 
a) Đăng kí tạm trú cho khách ở lại nhà qua đêm. 
b) Cấp giấy khai sinh cho em bé. 
c) Xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm... 
d) Tổ chức các đợt tiêm vác-xin phòng bệnh cho trẻ em. 
đ) Tổ chức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 


32 


e) Xây dựng trường học, điểm vui chơi cho trẻ em, trạm y tế,... 
g) Mừng thọ người già. 
h) Tổng vệ sinh làng xóm, phố phường. 
¡) Tổ chức các hoạt động khuyến học (khen thưởng học sinh giỏi, 
trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó,...). 
2. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau ? 
a) Uỷ ban nhân dân xã (phường) tổ chức lấy chữ kí ủng hộ các nạn nhân 
chất độc da cam. 
b) Đài phát thanh của Uỷ ban nhân dân phường thông báo lịch để 
học sinh tham gia sinh hoạt hè tại Nhà văn hoá của phường. 
c) Phường phát động phong trào quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, 
quần áo,... ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt. 
3. Những hành vi, việc làm nào dưới đây là phù hợp khi đến Uỷ ban nhân dân 
xã (phường) ? 
a) Nói chuyện to trong phòng làm việc. 
b) Chào hỏi khi gặp các bác cán bộ Uỷ ban nhân dân xã (phường). 
c) Xếp thứ tự để đợi giải quyết công việc. 
4. Em có đề nghị gì với Uỷ ban nhân dân xã (phường) về các hoạt động 
chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương (xây dựng trường học, trạm 
y tế, sân chơi ; tổ chức ngày Tết thiếu nhi, ngày rằm Trung thu,...) ? 


Thực h nh 


Tham gia các hoạt động do Uỷ ban nhân dân xã (phường) tổ chức cho 
trẻ em. 


33 


EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM 


Thông tin 


- Dân tộc Việt Nam có 
hàng nghìn năm văn hiến 
và truyền thống đấu tranh 
dựng nước, giữ nước rất 
đáng tự hào. 

- Việt Nam từ một nước 
phải nhập khẩu gạo đã trở 
thành một trong những nước 
có lượng gạo xuất khẩu lớn 
nhất trên thế giới. Ngoài ra, 
nước ta còn xuất khẩu cà phê, 
chè, thuỷ, hải sản,... 

- Nước ta đã xây dựng 
được nhiều công trình lớn như : 
nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, 
nhà máy nhiệt điện Phả Lại II, 
cầu Mỹ Thuận, hầm đường bộ 
qua đèo Hải Vân,... 

- Tính đến năm 2005, 
Việt Nam có Vịnh Hạ Long, 
Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, 
Di tích Mỹ Sơn, Vườn quốc 
gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 
Nhã nhạc cung đình Huế, 
Không gian văn hoá cồng 
chiêng Tây Nguyên đã 
được UNESCO công nhận 
là di sản thế giới. 

34 


Lễ hội Đền Gióng (Phù Đổng, Gia Lâm,H_ Nội) 


Vịnh Hạ Long 


1. Qua các thông tin trên, em có cảm nghĩ gì về đất nước và con người 
Việt Nam ? 


2. Em còn biết thêm những gì về Tổ quốc của chúng ta (các truyền thống 
văn hoá ; các thành tựu về sự phát triển kinh tế, giáo dục ; các danh lam 
thắng cảnh,...). 


Việt Nam là một đất nước tươi đẹp uà có 
truyền thống uăn hoá lâu đời. Việt Nam đang 
thay đổi, phát triển từng ngày. 

Em yêu Tổ quốc Việt Nam 0à tự hào mình 
là người Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập, 
rèn luyện tốt để mai sau góp phần dựng xây 


đất nước. 


1. Em hãy cho biết các mốc thời gian và địa danh sau liên quan đến những 
sự kiện nào của đất nước ta ? 
a) Ngày 2 tháng 9 năm 1945 
b) Ngày 7 tháng 5 năm 1954 
e) Ngày 30 tháng 4 năm 1975 
d) Sông Bạch Đằng 
đ) Bến Nhà Rồng 


35 


e) Cây đa Tân Trào 


2. Em hãy tìm những hình ảnh về Việt Nam trong các tranh, ảnh dưới đây : 


3. Em hãy kể về một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử của 
nước ta mà em biết. 


4. Em hãy vẽ một bức tranh về đất nước hoặc con người Việt Nam. 


5. Em mong muốn khi lớn lên sẽ làm gì để góp phần xây dựng đất nước ? 


Thực h nh 


1. Em hãy cùng các bạn tổ chức một cuộc triển lãm nhỏ về phong cảnh và 
các thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam. 


2. Hãy sưu tầm các bài hát, bài thơ ca ngợi đất nước Việt Nam. 


36 


Bài 12 


EM YÊU HOÀ BÌNH 


Bậnh viện Bạch Mai (H Nội) bị máy bay Mĩ ném bom 
ng y 26 tháng 12 năm 1972 


1. Trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 2000, các cuộc chiến tranh 
và xung đột trên thế giới đã làm cho hơn 2 triệu trẻ em bị chết, hơn 6 triệu 
trẻ em bị thương tích, tàn phế, 20 triệu trẻ em phải sống bơ vơ do bị mất 
nhà cửa, hơn 300 000 trẻ ở độ tuổi thiếu niên bị buộc phải đi lính, cầm 
súng giết người. 

Theo báo Quốc tế (23/5/2002 - 29/5/2002) 


2. Cuộc chiến tranh xâm lược do đế quốc Mĩ tiến hành ở Việt Nam đã 
làm cho gần 3 triệu người chết, 4,4 triệu người bị tàn tật, 2 triệu người 
nhiễm chất độc da cam đang bị di chứng ; nhiều thành phố, làng mạc, 
đường sá, di tích lịch sử và văn hoá,... bị phá huỷ. 

37 


3. Là một dân tộc yêu chuộng hoà bình, nhân dân Việt Nam luôn sát cánh 
cùng với nhân dân tiến bộ trên thế giới trong việc bảo vệ hoà bình, 
chống chiến tranh. 


Phó Chủ tịch nöớc Nguyễn Thị Bình cùng nhân dân H Nội thả chim ho_ bình 
Câu hỏi 


1. Em có nhận xét gì về cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em, 
ở các vùng có chiến tranh 2 


2. Chiến tranh gây ra những hậu quả gì ? 
3. Để thế giới không còn chiến tranh, để mọi người đều được sống trong 
hoà bình, chúng ta cần phải làm gì ? 
Ghi nhớ 
Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình 
bờ có trách nhiệm tham gia các hoợt động 


bảo uệ hoà bình phù hợp uới khả năng. 


38 


B itập 

1. Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây ? Vì sao 2 
a) Chiến tranh không mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con người. 
b) Chỉ trẻ em các nước giàu mới có quyền được sống trong hoà bình. 
c) Chỉ nhà nước và quân đội mới có trách nhiệm bảo vệ hoà bình. 
d) Những người tiến bộ trên thế giới đều đấu tranh cho hoà bình. 

2. Những hành động, việc làm nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình ? 
a) Thích chơi và cổ vũ cho các trò chơi bạo lực. 
b) Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn. 
e) Đoàn kết, hữu nghị với các dân tộc khác. 
d) Thích dùng bạo lực với người khác. 

3. Em biết những hoạt động vì hoà bình nào trong các hoạt động dưới đây 2 
a) Đi bộ vì hoà bình. 
b) Vẽ tranh về chủ đề “Em yêu hoà bình”. 
c) Diễn đàn “Trẻ em vì một thế giới không còn chiến tranh”. 
d) Mít tinh, lấy chữ kí phản đối chiến tranh xâm lược. 
đ) Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh. 
e) Giao lưu với thiếu nhi quốc tế. 
g) Viết thư kết bạn với thiếu nhi các địa phương khác, các nước khác. 
Em đã tham gia những hoạt động nào trong các hoạt động trên ? 

4. Sưu tầm và kể lại một câu chuyện, một tấm gương của thiếu nhi 
Việt Nam hoặc thế giới tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình, 
chống chiến tranh. 


Thực h nh 

1. Sưu tầm tranh, ảnh, bài thơ, bài hát, bài báo,... về cuộc sống của trẻ 
em và nhân dân những vùng có chiến tranh ; về các hoạt động bảo vệ 
hoà bình, chống chiến tranh của trẻ em Việt Nam và thế giới. 

2. Vẽ tranh về chủ đề “Em yêu hoà bình”. 

3. Tham gia các hoạt động vì hoà bình do lớp, trường hoặc địa phương 


tổ chức. 
39 


Thông tin 


1. Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất, 
được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 
1945. Tính đến năm 2005, Liên hợp quốc 
bao gồm 191 quốc gia thành viên. Hơn 
nửa thế kỉ qua, Liên hợp quốc đã có nhiều 
hoạt động tích cực nhằm thiết lập hoà bình 
và công bằng trên toàn thế giới. 

Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em đã 
được Liên hợp quốc thông qua ngày 20 
tháng 11 năm 1989. 


Trụ sở Liên hợp quốc 
tại Niu Oóc (Hoa Kì) 


Một phiên họp của 
Đại hội đồng Liên 


2. Ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc và 
trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức này. Từ đó đến nay, nước ta 
luôn hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác trong các hoạt động 
nhằm thực hiện mục tiêu của Liên hợp quốc. Đồng thời, nhiều cơ quan 
của Liên hợp quốc hiện đang có mặt tại Việt Nam để giúp đỡ nhân dân 
ta xây dựng đất nước. 


Câu hỏi 
4. Em biết gì về tổ chức Liên hợp quốc qua các thông tin trên ? 
2. Nước ta có quan hệ như thế nào với Liên hợp quốc 2 


Ghi nhớ 


B itập 
1. Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây ? Vì sao ? 
a) Liên hợp quốc là tổ chức của các nước giàu. 
b) Liên hợp quốc bao gồm tất cả các nước trên thế giới. 
c) Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em là do Liên hợp quốc soạn thảo 
và thông qua. 


d) Liên hợp quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các 
quyền của trẻ em. 
đ) Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hợp quốc là việc của 
người lớn. 
2. Hãy kể một việc làm của Liên hợp quốc mang lại lợi ích cho trẻ em. 


Thực h nh 


Sưu tầm trên sách báo, ti vi một hoạt động của Liên hợp quốc 
(ở nước ta hoặc trên thế giới) và kể lại cho các bạn trong nhóm cùng nghe. 


41 


Thông tin 


Miền quê thanh bình 


- Tài nguyên thiên nhiên (mỏ quặng, nguồn nước ngầm, không khí, 
đất trồng, động thực vật quý hiếm,...) do thiên nhiên ban tặng, có ích 
cho cuộc sống con người. 

- Con người khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất, 
phát triển kinh tế (khai thác dầu mỏ, than đá để phục vụ công nghiệp 
và đời sống con người ; dùng sức nước để chạy máy phát điện ; 


42 


sử dụng ánh nắng mặt trời để cung cấp năng lượng trong sản xuất 
và sinh hoạt,...). 
- Hiện nay, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần bị cạn kiệt 
(mỏ quặng, dầu mỏ, nước ngầm....) ; rừng nguyên sinh bị tàn phá. 
Con người đang đứng trước nguy cơ thiếu nước, thiếu năng lượng, 
không khí bị ô nhiễm,... 
- Thế giới đang thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên (sử dụng tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm và hợp lí, 
bảo vệ nguồn nước, không khí,...). 

Câu hỏi 

1. Tài nguyên thiên nhiên mang lại lợi ích gì cho em và mọi người ? 

2. Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 2 


Ghi nhớ 


B itập 
1. Theo em, những từ ngữ nào dưới đây chỉ tài nguyên thiên nhiên ? 
a) Đất trồng h) Ánh sáng mặt trời 
b) Rừng ¡) Vườn cà phê 
c) Đất ven biển k) Nhà máy xi măng 
d) Cát I) Hồ nước tự nhiên 
đ) Mó than m) Thác nước 
e) Mỏ dầu 


n) Túi nước ngầm 
g) Gió 


43 


2. Em hãy tìm hiểu và giới thiệu về một tài nguyên thiên nhiên của 
nước ta. 
3. Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến dưới đây ? 
a) Tài nguyên thiên nhiên không bao giờ cạn kiệt. 
b) Nếu không sử dụng tiết kiệm và hợp lí, đến một giọt nước sạch cũng 
sẽ không còn. 


c) Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ quyền được sống và 
phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em. 


4. Những việc làm nào dưới đây là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 2 
a) Không khai thác nước ngầm bừa bãi. 
b) Đốt rẫy làm cháy rừng. 
c) Phá rừng đầu nguồn. 
d) Săn bắt các loài thú quý hiếm. 
đ) Sử dụng tiết kiệm điện, nước, giấy viết,... 


e) Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia. 


5. Em hãy cùng các bạn thảo luận tìm một vài biện pháp sử dụng tiết kiệm 
tài nguyên thiên nhiên (tiết kiệm điện, nước, chất đốt,...). 


Thực h nh 


1. Thực hiện tiết kiệm điện, nước, chất đốt, sách vở,... 


2. Tìm hiểu về một nguồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phương. 


44 


Bài 1. 
Bài 2. 
Bài 3. 
Bài 4. 
Bài 5. 
Bài 6. 
Bài 7. 
Bài 8. 
Bài 9. 


Bài 10. 
Bài 11. 
Bài 12. 
Bài 13. 
Bài 14. 


MỤC LỤC 


Em là học sinh lớp 5 

Có trách nhiệm về việc làm của mình 
Có chí thì nên 

Nhớ ơn tổ tiên 

Tình bạn 

Kính già, yêu trẻ 

Tôn trọng phụ nữ 

Hợp tác với những người xung quanh 
Em yêu quê hương 

Uỷ ban nhân dân xã (phường) em 
Em yêu Tổ quốc Việt Nam 

Em yêu hoà bình 

Em tìm hiểu về Liên hợp quốc 


Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 


Trang 


Chịu trách nhiệm xuất bản: - Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
'Tổng Giãm đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung : - Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lẳn đầu :_ NGUYỄN MY LÊ - VŨ THỊ ÁI NHU 
Biên tập tái bản :_ PHẠM VĨNH THÔNG 
Biên tập kĩ thuật :` NGUYỄN MẠNH HÙNG 
Minh hoạ và trình bày bìa :_ TRẦN TIỂU LÃM 
Sửa bẳn in : PHẠM VĨNH THÔNG 
Chế bản :_ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Trong sách có sử dụng một số ảnh tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam và của các tác giả Lương Thế Tuân, 
Sĩ Minh (Cuộc thi Ảnh để tài Giáo dụe) 


ĐẠO ĐỨC 5 

Mã số : 1H508T8 

In bản, (QÐ._) khổ 17 x 24 cm. 
Đơn vị in : địa chỉ 
Cơ sở in địa chỉ. 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/152 - 932/GD. 

Số QĐXB : _ /QĐÐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978 - 604 - 0 - 00063 - 7 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


_ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 


1. TIẾNG VIỆT 5 đập một, tập hai) 
2. TOÁN 5 

3. KHOA HỌC 5 

4. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 

5. ÂM NHẠC 5 

6. MĨ THUẬT 5 

7. ĐẠO ĐỨC 5 

8. KĨ THUẬT 5 


znã vạch @® : 


Tem chống giả. GIÁ sua 


